Chii Chon Tinh Khon Tho Tarn Quy Ngu Gioi 



archive, org/details/sutra 




Truoc khi chet loai vat tinh thong linh tanh lam gi? 

Tu khi con tarn be Ban tang rat thich doc cac mau chuyen "Lieu Trai Chi Di". Trong do co nhung 
chuyen thanh xa bach xa, nhung chu chon yeu tinh thuong bien thanh my nhan hay nam nhan xin dep 
de quyen du nhung nguoi ham me sac due nhan gian. Doc de cho vui chii Ban tang chua bao gio nghi 
loai thu tinh khon nhu vay. Trai mot thoi gian lau xa gan 50 nam, Ban tang moi chiem nghi em viec 
cam thu co' linh tanh linh thien. Khi chet biet tim moi phuong each de tien hoa tarn linh bang each cau 
Thay tho Tarn quy ngu gioi. 

Cach day 5 nam ve trade, chua Quan The Am tuy nam trong khu vuc do thi, tuy nhien khong biet tu 
dau nhung loai cam thu do xo ve chua. Nhieu horn khi dang di hanh thien, Ban tang gap nhung loai 
chon, tho, rua, soc, chim, ran va nhieu loai cam thu co than hinh ky la bo di quanh san chua. Loai vat 
nay rat tinh khon va than thien voi moi nguoi trong chua. Nhieu dem troi nong nuc, Ban tang ra ngoai 
san chua ngoi thien. Luc xa thien, rat ngac nhien vi co nhieu loai chon soc nhay ngoi trong long Ban 
tang, chung keu chiu chit rat de thuong. 

Ban tang thay chiing tinh khon nhu vay nen thuong dung gan, day chiing niem phat. Hy vong khi 
chung xa bao than nay se tai sanh vao coi nhan thien de tiep tuc tu den khi thanh dao. 

Mot dem kia sau khi tham thien xong, Ban tang vao nam an tinh. Luc do Ban tang chua ngu, chot 
nghe co tieng cao cua so o phong Ban tang hudng ve vuon sau chua. Khi nghe tieng cao cua so Ban 
tang tuong la gio thoi manh lam nhung canh cay kho quet vao thanh cua so, nghi vay nen Ban tang tiep 
tuc an tinh. 

Dem thu hai, vao khoang 1 gio khuya, Ban tang lai nghe tieng cao cua gap nit va ben ngoai gio thoi 
rat manh. Ban tang nghi rang, gio qua Ion chac thoi la va' canh cay kho va cham vao cua so cho nen 
Ban tang tiep tuc an tinh. 

Dem thu ba, tieng cao cua so lai nghe rat Ion, trong tieng gio ben ngoai Ban tang nghe co tieng tho 
dai nao nuot va co tieng noi hinh nhu xa xam vang lai. "Thay oi, con sap chet roi, con nhd thay cuu 
con". Luc nay, Ban tang biet ben ngoai co chiing sanh cau cuu. Thay voi bat den len va ven mang cua 
nhin ra. Ben ngoai, mot chii chon to bang con meo voi tu the hai chan truoc chom len cua so va cao 
vao ciia so trong the tuyet vong. Luc chii chon thay Ban tang nhin ra, cap mat chii sang ro va trong 
mieng keu am thanh rat hon ho vui mung. 

Liic bay gio Ban tang quan sat than the chii chon, Ban tang biet chon khong bao lau se menh chung, 
nen Thay noi vong ra, " Neu con linh khon va muon tho gioi Phat, ngay mai la ngay ram con hay den 
day vao liic 9 gio toi, Thay se truyen gioi cho con." Muc dich Ban tang muon truyen gioi vao gio do vi 
so Phat tii se den chua rung kinh dong. Thay muon giiip cho Phat hi thay viec la thuong nay ma phat 
tarn dong manh tu. 

Dem sau, khi dap ca sa va dinh vao chanh dien tung kinh, Ban tang bong nghe mot Phat hi keu to: 
"Dai su oi! moi Thay den coi, chii chon khong biet o dau den. No dang dung ben cua so phong Dai su 



NiemPhat.com 



1 



QuanTheAmThien Vien.com 



CM Chon Tinh Khon Tho Tam Quy Ngu Gioi 



archive, org/details/sutra 



kia." Khi nghe dieu nay Ban tang biet linh tanh chon khon ngoan. Dem truoc, Thay noi bang tieng 
nhan gian the ma linh tanh chon doan duoc ngay gio de tho Gioi cho chu. 

Luc bay gio, Ban tang quay sang noi voi dai chung: "Cac vi dung so! horn nay chon den day de 
duoc Thay cho quy y Tam Bao va truyen ngu gioi cho chu." Dai chung rat ngac nhien luc do. Thay 
moi tudng thuat chuyen chu cao cua so 3 dem truoc cho dai chung biet. Ai cung niem "A-Di-Da Phat" 
loai vat nay sau tinh khon the ay. 

Ban tang noi dai chung di theo Ban tang de ho Niem. Ban tang tien lan ve cho chu chon dang 
dung. Den duoc bat sang, chu chon than rat to Ion nhung Thay nhin trong anh mat chu rat buon ba. 
Khi Thay den sat ben chu Thay noi: " Neu con co linh tanh khon ngoan hay lam theo ldi Thay chi bao". 
Luc do Ban tang cung dai chung rung sam hoi, sau phan nghi le nay Ban tang noi voi chu chon: " Thay 
vua lam le sam hoi cho con xong, voi long tha thiet cau dao va tam chan thanh sam hoi cua con, sau khi 
menh chung con se tai sanh lai coi nhan gian de tiep tuc tu hoc. Bay gio Thay xin dai dien mudi 
Phuong chu Phat, chu Bo Tat va chu Thanh Tang truyen Tam y va Gioi phap cho con." 

Mot dieu la ky, khi Thay xudng danh Tam bao Phat phap tang va khi dai chung cuoi dau danh le thi 
chu chon cung lang le cuoi dau. Trong anh mat cua chu' Ban tang thay ro net vui tuoi hon ho. Den 
phan truyen gioi, khi Ban tang tuyen Gioi phap xong va danh mot tieng khanh, chu chon lien tu cuoi 
dau. Phan le xong, Thay chu nguyen va phu chuc cho chu "nho cong due tho Tam quy ngu gioi nay, 
chu se tai sanh vao nhan canh. Neu biet niem Phat cung duoc vang sanh ve coi Tay Phuong Cue Lac." 

Khi le xong, Ban tang nhin chu lan cuoi truoc khi vao chanh dien. Ban tang con thay trong anh mat 
lung linh kia co hai hang nude mat, lan dai tren guong mat chu. Thay biet day la giot nude mat sung 
sudng vi chu biet rang, tu day ve sau nho tho Tam quy ngu gioi, chu chang bao gio tho sanh vao dia 
nguc, nga quy, va sue sanh. Kiep cam thu nay cua chu den horn nay vien man va tu day ve sau quoc 
do chu se tai sanh vao loai nguoi va cac chu thien. 

Dem nay, long Ban tang an lac hon bao gio het, vi Ban tang da thay ro thien ac va Phat tanh ngu tri 
trong muon loai chung sanh. Mot kiep lam thu cung da tra no tien kiep gieo ac nhieu muon kiep. Mot 
linh vat biet hudng thuong la dieu Ban tang mong cau d moi chung sanh. Ke tu dem do, chu chon 
khong con tro lai, hang cua chu duoc chu dun dat len lam nam mo chon minh. 

Nam nam qua, thdi gian vo thuong van troi. Mot ngay kia, san chua cua Thay co nguoi thieu phu 
dan den mot diia be gai vua tron nam tuoi. Khi nghe me be bao: "Chao Dai su di con!" dua be cuoi 
mum mim va chay lai do hai tay 6m va nhin Ban tang trong anh mat do. Ban tang tim duoc net quen 
thuoc, cap mat cua mot linh vat ma Nam nam ve truoc Ban tang da truyen Tam quy ngu gioi. 

Horn nay con da tro lai coi nguoi voi than nguoi nu, Thay biet rang mot ngay kia con se hoc het su 
dau kho va hanh phuc kiep nguoi. Con se phat niem tu bi cuu do muon loai chung sanh va tien mai 
den noi an nghi cuu canh niet ban. 

- Dai Su Phap Van - 



NiemPhat.com 



2 



QuanTheAmThien Vien.com 



